PHÁP MÔN KHÔNG HAI 
MỞ ĐẦU 

Năm 1984, tất cả quý vị đến chúc mừng năm mới, tôi có nhiều lời nói chuyện 
cùng quý vị gọi là nhắc nhở nhau trên con đường tu hành, để mọi người có đầy đủ tư liệu 
giác ngộ và giải thoát. 

Điều chúng tôi muốn nói thăng hôm nay là PHÁP MÔN KHÔNG HAI hay là Bắt 
Nhị Pháp môn. Nói không hai đây, tôi sẻ chỉ dẫn từ Kinh đến Thiền để quý vị thấy và 
nghiền ngẫm đạo lý rõ ràng trên đường tu để khỏi ngờ vực, hoặc mắc phải bệnh thiên 
chấp, hoặc bệnh này nọ. 

KINH BÁT NHẤ 

Tất cả người tu muốn thoát khô được vui không gì hơn dùng trí huệ Bát nhã khai 
sáng, phá tan mọi chấp mê của mình, mới được hết khổ. Vì vậy mở đầu kinh Bát Nhã nói 
về pháp môn không hai thế nào? Tôi dẫn câu: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", như 
vậy sắc và không là hai, ở đây tỉnh thần Bát nhã cho ta thấy sắc chính là không, không 
chính là sắc, ngay trong sắc đã là không, ngay trong không đã là sắc thì làm sao có hai? 
Đó là tinh thần Bát nhã. Tại sao sắc tức không, không tức sắc? Tôi xin nói về hai mặt. 

1. Mặt thứ nhất là trong sắc có không, tức là không và sắc tương đối. Trong sắc có 
không thế nào? Gần đây quý vị nghe rõ tinh thần khoa học nhờ kính hiển vi, người fa 
nhìn thấy phần Không nhiều hơn Sắc. Như vậy trong sắc đã nhóm chứa không rồi. Thân 
chúng ta khi nghiệp hết thì không nhiều hay sắc nhiều? Mỗi lỗ chân lông thưa rồi bỏ, lỗ 
mũi, lỗ tai, miệng tất cả đều thưa bỏ mới có không khí vào, mới có thức ăn luân chuyên ở 
trong. Chính cái thân sắc chất này mang đây cái không, ở trong cái không cũng mang đầy 
đủ hình sắc vi tế nhỏ nhứt mà mắt chúng ta không nhìn thấy được, phải dùng kính hiển vi 
phóng rọi ra mới thấy đầy đủ hình sắc trong đó. Như vậy không, không hắn là không, 
không hãn là sắc mà cái này đã có cái kia, ngay cái kia đã có cái này. Vậy thấy rõ không 
và sắc là hai các đối đãi cho đến thị phi, hữu vô v.v...đều nằm trong đối đãi ấy. Tất cả đối 
đãi đều là không thực, chỉ gượng tạm nói. Với trí tuệ Bát nhã thấy không có cái không 


cũng ngoài cái không. Đó là tôi nói cái "Không đôi đãi", do duyên hợp mà có, nhiêu yêu 


tố, nhiều nguyên nhân hợp lại thành. Do nhiều thứ hợp thành nên không thê có định, chỉ 
là tùy duyên. Đủ duyên thì hợp, gọi là có, thiếu duyên thì tan, gọi là không. Vậy thì cái 
hiện có là duyên chứ không có tự tánh, không có tự tánh nên gọi là không. 

Tuy mắt thấy có mà tự tánh là không. Cũng cái không, tuy không mà không cố 
định là không, tại sao? Vì đủ duyên hợp thành sắc, đang trong không mà có cái gì hợp lại, 
hoặc là đất, đá, nhà cửa v.v... thì ngay trong không biến thành sắc, ngay trong sắc đổi 
thành không. 

2. Sắc và không đều là tướng của duyên, nên không có tự tánh, cũng vẫn là không. 
Có đã là không thì không chấp có thực, không đã là có thì không chấp không thực. 
Không chấp có thực, không chấp không thực, tức là khi nói cái đó là có mà người khác 
nói là không thì mình nên cãi không? Bởi vì mình thấy có không thực có, không không 
thực không thì nên cãi làm gì? 

Quý vị thấy rõ ràng sắc và không không hai thì chúng ta mất hết những niệm tranh 
hơn thua, phải quấy. Nếu chúng ta không tranh hơn thua, phải quấy, chúng ta có phiền 
não không? Sở dĩ chúng ta giận người này, buồn người kia là tại mình nói cái này phải, 
người khác nói quấy, mình nói cái này quấy, họ nói phải. Hai cái khác nhau nên có sự 
chống đối sanh bực bội, đó là phiền não. Chúng ta thấy tường tận: Sắc và không không 
hai thì có không, phải quấy, tốt xấu cũng không hai. Tất cả đối đãi đều không có thực. 
Bởi không có thực hay không cố định, nên chúng ta đừng chấp thì không còn khổ não. 
Đó là một lối tu rất dễ, rất gần, cho nên sắc không của Bát nhã cho ta thấy rõ tất cả sự vật 
ở thế gian thì phương tiện, ngữ ngôn tạm đặt là có hoặc không, thiện hoặc ác, phải hoặc 
quấy. Tạm đặt để dùng chớ không phải là cứu cánh, không phải là chân lý. Hiểu như vậy 
chúng ta đừng chấp, chúng ta sẽ tự tại trước mọi hình tướng đổi thay, trước mọi ngôn ngữ 
sai biệt, không còn phiền não. Vì vậy quý vị nhớ trong nhà Phật nói: "Phiền nào tức Bồ 
đề" phải vậy không? Không phải rời phiền não mà có Bồ đề riêng như thế gian nói: ”Fôi 
phiền não quá", phiền não là tâm điên đảo, rối rắm. Bồ đề là tâm thanh tịnh, giác ngộ, 
người ta nói phiền não là khác với giác ngộ, giác ngộ là khác với phiền não. Phật giáo đại 
thừa thấy ngay trong phiền não là Bồ đề. Bồ đề không khéo thì thành phiền não. Như vậy 


phiền não tức Bồ đề sao? Bồ đề tức phiền não sao? Tôi thí dụ, mình lên chùa tụng kinh là 


Bồ đề đến trước Phật trang nghiêm tụng kinh, mà người đánh mõ không vừa ý liền nỗi 
sân lên, tức Bỏ đề là phiền não vậy. 

Sao là phiền não tức Bồ đề? Ví dụ mình đang giận một huynh đệ nào đó, giận đỏ 
mặt thì là phiền não. Khi ây bất thần có một sư huynh đi ngang qua thấy nói: "Đã tu mà 
còn giận sao?" Mình thấy xấu hồ, tâm lặng lẽ thanh tịnh lại, tức phiền não thành Bồ đè, 
khỏi tìm kiếm đâu xa. Quý vị thấy phiền não, Bồ đề đâu xa. Tâm dấy lên điên đảo là 
phiền não, lặng xuống thì thanh tịnh là Bồ đề. Ngay trong Bồ đề không khéo biến thành 
phiền não. Không có hai thứ xen vô, chúng ta khéo tu thấy rõ hai cái không rời nhau, 
ngay phiền não chuyên thành Bồ đề, không khéo Bồ đề biến thành phiền não. Đây là nói 
chút ít để quý vị hiểu lý "sắc tức thị không, không tức thị sắc", cũng tương tự như vậy. 
Đó là dẫn đại khái kinh Bát Nhã cho quý vị thấy lý không hai. 

KINH PHÁP HOA 

Theo kinh Pháp Hoa, quý vị tụng "Phẩm Tự" tức là phẩm mở đầu, quý vị thấy 
Phật dạy điều gì trong ấy? Phật không nói câu nào hết. Thấy ngài ngồi kiết già, lông trắng 
giữa chặn mày phóng một luồng hào quang soi thấu đến cõi trời Hữu Đảnh, nương theo 
hào quang đó người ta thấy các vị Bồ tát tu nhân thành đạo, tu nhân thành quả rất rõ ràng. 
Luông hào quang đó soi thấu xuống địa ngục A Tỳ, đại chúng nương hào quang thấy 
nhân nào? tạo nhân gì? tạo nghiệp gì? đọa địa ngục thứ mấy? Thấy rõ hết, nghĩa là người 
nào cũng biết từ nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho tới nhân Thanh văn, Bồ tát đều 
thấy rõ ràng. Như vậy Phật muốn nói cái gì? Chặn mày là hai bên, phải vậy không? Là 
không hai bên. Hào quang tượng trưng cho trí huệ, giữa chặn mày là không kẹt hai bên, 
trí huệ không kẹt hai bên mới thấy tột cùng lẽ giải thoát thành Phật. Trí không mắc kẹt 
hai bên, trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật (Trí không kẹt hai bên). Nếu quý vị đọc 
lại sẽ thấy rõ ràng, bởi vì tri kiến Phật, mới thấy rõ nhân sanh tử luân hồi, nhân Bồ đè, 
Niết Bàn, giải thoát. Người nào thấy được trí đó sẽ thành Phật. Vì Phật thấy rõ luân hồi 
sanh tử của chúng sanh: nhân thế nào? Quả thế nào? Phật đều thấy rõ, ngài thấy rõ nhân 
thế nào giải thoát đến quả Bồ đề. Như vậy thấy rõ hai manh mối đó, kết quả của con 
đường đó tức là Phật. Tri kiến Phật là không kẹt hai bên, thấy rõ lý luân hồi sanh tử và lý 


giải thoát sanh tử, không còn nghi ngờ, đạt tới chỗ viên mãn, đó là Phật. 


Đến phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Quý vị nhớ bà Long Nữ bao nhiêu tuổi? 
Người ta kêu nàng Long nữ, nhưng tôi kêu bà Long nữ. Trong hội Pháp Hoa và bà Long 
nữ tám tuổi, nay đã trên hai ngàn năm rồi thì kêu bằng bà gì mới được. Tôi kêu bằng bà 
cũng chưa xứng. Bà Long nữ do ngài Văn Thù giáo hóa nhận ra tri kiến Phật. Tri kiến 
Phật không có hai bên thì có mắc kẹt không? Không mắc kẹt nam nữ, vì nam nữ là hai 
bên mà tri kiến Phật không kẹt nữ nam. 

Than ôi! Gần đây người ta tu hành lại cầu chuyên nữ thành nam để tu hành tỉnh 
tấn giáo hóa chúng sanh, chứ mang thân nữ nghiệp chướng ê chè tu hành không tiến. 
Ngay nơi tri kiến Phật không có nam nữ. Mình sống với tri kiến Phật không thật có nam 
nữ thì chuyển nữ thành nam làm gì cho mất công. Bỏ tát Trí Tích hỏi Bồ tát Văn Thù đi 
giáo hóa ở Long Cung có vị nào ngộ đạo chưa? Bồ tát Văn Thù nói có. Một lúc bà Long 
nữ xuất hiện, ngài Trí Tích và Xá Lợi Phất khởi nghi, vì Phật nói người nữ có chín điều 
chướng không thê thành Phật, thành ma vương còn không được, huống là thành Phật. Bà 
Long nữ còn là con nít, là người nữ, cộng thêm là súc sanh. Ba thứ tệ như vậy mà ngài 
Văn Thù nói đó là người ngộ đạo thì ngài Xá Lợi Phất làm sao tin nổi. Bà Long nữ biết 
hai ngài không tin, cho nên đến trước Phật lấy hạt châu dâng lên Phật, Phật liền nhận hạt 
châu. Bà hỏi ngài Trí Tích và Xá Lợi Phất: "Các ngài thấy Thế Tôn nhận hạt châu của tôi 
dâng lên, lâu hay mau?” 

Ngài Xá Lợi Phất nói: "Mau lắm". 

Bà Long nữ nói: "Tôi thành Phật cũng nhanh như vậy”. 

Liền đó bà sang phương Nam nước Vô Cấu chuyền thân thành Bồ tát, thành Phật 
liền, nhờ cái gì mà mau thành Phật vậy? Nhờ bà nhận ra tri kiến Phật là trí không kẹt hai 
bên. Trí đó không nam nữ nên không bị chướng, còn thân nghiệp chướng sâu dày của 
người nữ (tôi nói đây không phải chê) là đứng trên nghiệp tướng mà nói, tri kiến Phật 
đứng bên Phật tánh hay trên pháp thân mà nói. Nhìn trên Phật tánh hay trên pháp thân thì 
không có nam nữ, không có hai, còn thấy nam nữ là nhìn trên nghiệp tướng là tương đối, 
là hư giả đâu có thật. Vậy tại sao mình khư khư chấp cái giả dối, khổ sở mang chuyên cái 
giả dối này sang giả dối khác làm chi cho cực nhọc. Biết rõ giả huyễn thì nữ nam cũng là 
giả, ngay đó mình sống với cái chân thật không nam không nữ cho khỏe. Quý vị nên biết, 


trí huệ siêu thoát cái chấp tương đối. Trí huệ đó là tri kiến Phật, cho nên bà Long nữ 


thành Phật chỉ trong chớp mắt. Quý vị tu theo đường lỗi này cũng vậy, làm sao thành 
Phật trong chớp mắt khỏi chuyền thân nữ nam gì hết. Đó là kinh Pháp hoa. 
KINH DUY MA CẠT 

Trong kinh Duy Ma Cật, phẩm "Bất Nhị pháp môn" có cả thảy 32 vị Bồ tát giải 
thích về pháp môn bắt nhị. Tôi kể vị thứ nhất là Bồ Tát Pháp Tự Tại giải thích pháp môn 
bất nhị như vầy: "Sanh diệt là hai, pháp xưa nay chắng sanh chắng diệt. Được vô sanh 
pháp nhẫn gọi là pháp môn không hai". 

Sanh diệt là hai, đây là sanh, kia là diệt, thấy hai cái đó là hai bên, giờ cái sanh 
không thật sanh, diệt không thật diệt thì không hai, thấy được lẽ không hai đó là nhập 
được Vô sanh pháp nhẫn là pháp môn bắt nhị. 

Pháp môn bất nhị là không kẹt hai bên, không kẹt hai bên tức là nhập pháp môn 
bất nhị. Các vị Bồ tát đều trình bày chỗ thấy của mình, tức là hai cái động, tịnh v.v... 
cũng hệt như vậy ở đây tôi không nêu ra. Cuối cùng ngài Văn Thù cũng trình bày về pháp 
môn không hai. Nghĩa là ngôn ngữ dẹp ngôn ngữ. Trình bày xong, ngài Văn Thù hỏi ông 
Duy Ma Cật: "Chúng tôi đã trình bày về pháp môn bất nhị xong, phiền nhân giả nói pháp 
môn bắt nhị cho chúng tôi nghe". 

Ngài Duy Ma Cật lên tòa ngồi kiết già rồi làm thinh. NgàiVăn Thù khen: "Hay 
thay! Hay thay! Không có văn tự ngôn ngữ mới là chân thật pháp môn không hai”. 

Chân thật nhập pháp môn không hai là không có ngôn ngữ. Tại sao vậy? Vì mở 
miệng thành hai rồi, bởi vì ngôn ngữ luôn luôn lập trong đối đãi: nói phải sẽ có quấy, nói 
có sẽ có không, nói hơn sẽ có thua v.v... mở miệng ra là nằm trong cái hai. Vì vậy ngài 
Duy Ma Cật ngồi lặng thinh, được Bồ tát Văn Thừ khen ngợi. Đó là chỗ không còn ngôn 
ngữ, chỗ đó mới thật nhập pháp môn không hai. Tôi đã dẫn phần Kinh rồi, bây giờ tới 
Thiên sư. 

THIÊN 

1. Trước là tổ Tăng Xán: Tăng Xán là tổ thứ ba. Bài Tín Tâm Minh của ngài tôi 

đọc vài đoạn cho quý vị nghe: 
Chí đạo vô nan, 
Duy hiểm giản trạch. 


Đản mặc tăng ái, 


Đồng nhiên minh bạch. 
Hào ly hữu saI, 

Thiên địa huyền cách. 
Dục đắc hiện tiền, 

Mạc tôn thuận nghịch. 

Tôi chỉ dẫn hai đoạn thôi. Bốn câu trên ngài nhấn mạnh hai chữ tắng ái. Đản mạc 
tăng ái nghĩa là chớ theo yêu ghét thì Đồng nhiên minh bạch là rõ ràng sáng suốt. Tiếp 
theo Dục đắc hiện tiền nghĩa là muốn thấy hiện tiền trước mắt thì Mạc tôn thuận nghịch 
là chớ còn thuận nghịch, nếu còn thuận nghịch thì không còn hiện tiền, nếu còn yêu ghét 
thì không rõ ràng minh bạch. Ngài chỉ cho chúng ta thấy người còn chấp hai là còn bị kẹt. 

Tôi giải thích từ đầu: chí đạo là đạo tột cùng, đạo đó không khó, mà tại sao khó? 
Khó tại mình giảng trạch, giảng trạch là sao? Là lựa chọn có một, có hai, có tốt, có xấu. 
Chí đạo thì không khó, bởi giảng trạch nên trở thành khó. Như vậy vì phân biệt nên có 
yêu ghét. Nếu dứt được yêu ghét thì chí đạo hiện tiền, rõ ràng minh bạch. Sau đó ngài bảo 
nếu còn một mảy may sai biệt thì xa cách đạo như trời với đất. Vậy muốn thấy chí đạo 
trước mắt, thì chớ còn thuận nghịch, yêu ghét; thuận nghịch là những về chỉ về hai, cái 
hai mất rồi thì chí đạo trước mắt rõ ràng minh bạch. Ở đây tổ Tăng Xán chỉ cho chúng ta 
rõ ràng muốn thấy chí đạo phải rời chấp hai. 

2. Bây giờ đến Lục tổ Huệ Năng. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm Phó chúc, ngài 
dạy: "Nay tôi dạy các ông pháp chăng mất bổn tông, nếu người hỏi có, đem không đối, 
hỏi không đem có đáp; hỏi phàm lẫy thánh đáp, hỏi thánh lẫy phàm đối. Nếu hỏi thế nào 
là có? Phải nói bởi không mà có. Hỏi thế nào là không? Đáp bởi có thành không..." Nói 
vậy là giải thích có và không là đối đãi, là nương nhau. Nhơn cái không mà nói có, có 
không, không có thật. Nếu thấy có không không thật thì phàm thánh không thật, tốt xấu, 
hơn thua, phải quấy cũng không thật, nhưng có chịu chấp nhận sống với phải quấy, hơn 
thua không thật đó không? Chắc không chịu, nếu chịu sống với cái không thật thì là thánh 
rồi. Tại sợ làm thánh buôn, nên ưng làm phàm, rồi chấp nhận phải quấy, nên gặp nhau 
ngồi nói chuyện phải quấy, hơn thua... Bây giờ muốn làm thánh thì sao? Chỉ cần bỏ hai 
cái đó thôi, đừng nói tốt xấu v.v... những thứ đó đều không thật. Thấy không thật thì 


không chấp, phiền não không sanh. Bỏ được những thứ đó có dễ không? Người xưa nói: 


"Điểm thiết hóa thành kim ngọc dị, khuyết nhơn từ khước thị phi nan", nghĩa là chỉ sắt 
hoá vàng ngọc dễ, khuyên người dẹp bỏ phải quấy khó. Bỏ được phải quấy khó vì nghiệp 
chướng sâu dây. Nói hơn thua, phải quấy, tốt xấu đều là phàm phu. Bây giờ bỏ hết những 
thứ không thật có, không chấp hai bên, đó là trí huệ của Thánh nhân, là tri kiến Phật, 
không cần tìm đâu xa. 

Đừng chấp như vậy là Thánh, cho nên người tu muốn thoát phàm phải ứng dụng 
triệt để cái thấy không hai bên. Không chấp hai bên là thoát ly sanh tử, mắc kẹt hai bên là 
đi sâu vào sanh tử. Bởi không thấy hai bên là trí huệ siêu sanh tử, còn thấy hai bên là trí 
phàm phu sanh tử. Cho nên các thiền sư áp dụng triệt để lối phá chấp hai bên. 

3. Tới hòa thượng Thạch Đầu, có vị Tăng hỏi: 

- Thế nào là giải thoát? 

- AI trói buộc ngươi. 

- Thế nào là Tịnh Độ? 

- AI đem sanh tử cho ngươi? 

Như vậy, ngài Thạch Đầu có trung thực với Lục Tổ dạy hay không? Ngài Thạch 
Đầu trả lời có mắc kẹt hai bên không? Hỏi giải thoát thì ngài dùng trói buộc để đáp, hỏi 
tịnh độ thì dùng uế trược đáp, hỏi Niết bàn dùng sanh tử đáp. Chúng ta thấy nếu sanh tử 
không thật thì Niết bàn không thật, tịnh độ không thật thì uế không thật... hai điều đó là 
đối đãi, tạm bợ không có thật. Bởi không thật mà chấp tức là ngu si. Vì chấp có thật nên 
thấy thật có, nêu thấy không thật thì hết chấp. 

Thí dụ người ta chửi mình là con chó, mình biết đó là lời nói không thật thì có 
giận không? Nếu mình nổi giận là mình thấy lời nói đó có thật. Như vậy thấy không thật 
thì không chấp, không chấp thì không khổ đau. Tu là để giải thoát khổ đau, chấp là nguồn 
gốc của khổ đau. Tu là để giải thoát, chấp là trói buộc, cho nên các thiền sư ứng dụng 
triệt đề lỗi phá chấp hai bên. 

4. Ngài Mục Châu là sư huynh của Tổ Lâm Tế. Có vị Tăng hỏi: 

- Lấy một lớp và dẹp một lớp thì chăng hỏi, khi chăng lấy, chăng dẹp thì thế nào? 

Ngài đáp: 

- Hôm qua trồng cà, ngày mai trồng dưa là thế nào? Lấy một lớp, dẹp một lớp thì 


chăng hỏi, nghĩa là tôi không nói lấy một dẹp hai bên, chăng lấy chẳng dẹp, bỏ cả hai bên 


thì lúc ấy làm sao? Hôm qua trồng cà, ngày mai trồng dưa, nếu tôi nói ra hết, tức là đành 
phần của quý vị rồi. Đó là hình ảnh của người xưa. 

5. Tôi kế cho quý vị nghe câu chuyện, ngài Sơ Sơn là một thiền khách đến hỏi đạo 
ngài Qui Sơn. Khi đến nơi, ngài Sơ Sơn thưa rằng: "Con được nghe hòa thượng nói câu 
có câu không như bìm leo cây, bỗng cây ngã bìm khô thì câu về chỗ nào?" Câu hỏi này 
giống câu hỏi ở trên không? Câu có câu không, Tổ Qui Sơn muốn nói có không như vậy 
là dây bìm. Dây bìm và cây là hai nương nhau, có không cũng là hai. Bây giờ không hỏi 
hai bên nữa thì khi cây ngã, bìm khô thì câu về chỗ nào? Khi hết hai rồi thì lúc đó ra sao? 

Ngài Qui Sơn cười ha hả, không nói câu nào hết. Ngài Sơ Sơn thấy vậy tức mình 
quá thưa: "Con từ 4.000 dặm tới đây hỏi đạo và hòa thượng đùa như vậy”. Khi đó ngài 
Qui Sơn kêu thị giả đem tiền hoàn lại cho ngài Sơ Sơn và nói: “Tôi hoàn tiền công ông đi 
xa đó. Sau sẽ có con rồng một mắt vì ông điểm phá". 

Ngài Sơ Sơn từ giả ra đi, một thời gian lâu xa đến một vị thiền sư là ngài Huệ 
Chiếu chỉ có một mắt. Ngài đánh lễ thưa hỏi. Ngài Huệ Chiếu hỏi: 

- Ông từ đâu đến? 

- Từ Qui Sơn đến. 

- Có gì ở Qui Sơn kể lại nghe. 

Ngài Sơ Sơn thuật lại câu hỏi và ngài Qui Sơn cười như vậy. 

Ngài Huệ Chiếu nói: 

- Qui Sơn đầu chánh, đuôi chánh chỉ vì không gặp tri âm. 

Ngài Sơ Sơn nghe không hiểu, nên đặt câu hỏi lại với ngài Huệ Chiếu: 

- "Khi cây ngã bìm khô thì câu về chỗ nào?" 

Ngài Huệ Chiếu liền nói: "Nụ cười của Qui Sơn lại thêm tươi. 

Ngay đó ngài Sơ Sơn ngộ đạo, ngài nói : "Đâu ngờ trong nụ cười của Qui Sơn lại 
có đạo". Sau này có một thiền sư là ngài Hoàng Trí làm bài tụng bốn câu: 

Thọ đảo đẳng khô vấn Qui Sơn, 
Đại tiểu ha ha khởi đẳng nhàn. 
Tiểu lý hữu đạo quy đắc phá, 
Ngôn tư vô lộ tuyệt cơ quan. 


Tạm dịch: 


Bìm khô cây ngã hỏi Qui Sơn, 

Ha hả cười to há rỗng trơn. 

Đạo sẵn trong cười xem được thấu, 
Không đường bặt nghĩ, bặt mối manh. 
Vậy ngài nói cái gì? 

Bìm khô cây ngã hỏi Qui Sơn là lập lại câu hỏi của Sơ Sơn. Ha hả cười to há rỗng 
trơn, cười ha hả đó không phải là cười không đâu. Đạo sẵn trong cười xem được thấu là 
biết trong tiếng cười có đạo tức ngộ đạo. Không đường bặt nghĩ, bặt mối manh, chỗ đó 
không có đường nói năng suy nghĩ, bặt hết mối manh. Tôi hỏi lại, thay vì trong tiếng CƯỜI 
của Qui Sơn có đạo, bây giờ nói trong tiếng cười của Qui Sơn có Cam lồ được 
không?Được, tại sao nói đạo là cam lồ được? Quý vị thấy đạo lý sâu kín mà hiện tiền. 
Ngài Qui Sơn cười, lúc đó Sơ Sơn tưởng đùa với mình, khi mình đang khao khát đạo lý, 
thưa hỏi ngài chỉ cười không nói câu nào hết, không tức sao được. 

Vì thế Sơ Sơn nói con từ ngàn dặm tới mà hòa thượng lại đùa như vậy! Ngài Qui 
Sơn lấy tiền hoàn hoàn lại công ông đi xa tới đây chớ không nói gì hết. Mặc cho Sơ Sơn 
tức tối, Qui Sơn không nói thêm một câu. Như vậy tiếng cười của Qui Sơn cười để mà 
cười hay có ngụ ý gì? Tiếng cười của Qui Sơn và sự im lặng của Duy Ma Cật có giống 
nhau không? Nếu giống nhau thì trong tiếng cười có đạo hay có Cam lồ cũng giống. Thấy 
trong tiếng cười có đạo hay có cam lồ tức là xem được thấu. Câu chót của bài kệ Ngôn tư 
vô lộ tuyệt cơ quan là chỗ đó không còn hai bên, đâu còn lời để nói, đâu còn chỗ đề nghĩ 
nên bặt hết mối manh, chỉ còn tiếng cười và sự im lặng. Thấy được tiếng cười và sự im 
lặng là đến chỗ cuối cùng. Còn tức tối như ngài Sơ Sơn là còn mang gói đi nữa. 

KẾT LUẬN 

Quý vị thấy chỗ tột cùng của người xưa muốn cho chúng ta thấy mà không dùng 
lời, vì dùng lời đã trật, nên chỉ cười thôi. Còn bên kia khi hết hai bên thì chỉ im lặng. Quý 
vị thấy Duy Ma Cật là Kinh, Tổ Qui Sơn là Thiền, hai bên có giống nhau không? Đâu có 
hai, như vậy mới thấy thiền là cốt tủy của kinh, kinh là nguồn gốc của thiền. Hiểu như 
vậy, tu hành muốn đạt đạo, muốn tiến đến chỗ không còn trầm luân sanh tử, phải không 


châp hai bên. Cho nên các vị thiên sư hỏi thiên khách thường gài cái hai bên, nêu thiên 


khách trả lời bên này hay bên kia, ngài đưa hai ngón tay để chỉ rằng người nào còn kẹt 
hai bên thì chưa thấy đạo. Thấy đạo cười hay im lặng. Quý vị thấy chưa? 
Sang năm Giáp Tý này, tôi chúc quý vỊ: 
"Nụ cười của ngài Qui Sơn lại thêm tươi” 
Đó là câu chúc đầu năm của tôi. 


NAM MÔ BỎN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


œ 


